
THE HÌ NHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 



Cơ bụng 6 múi nhanh chóng với 5 bài tập thể hình với tạ 
cho nam 

T ác giả Ểế Quân Lương 

Trong bài viết ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn một số bài tập cực kì hiệu quả dành cho những bạn đang gặp 
khó khăn với việc phát triển cơ bụng bằng cách kết hợp tạ vào trong các bài tập bodyvveight truyền thống. Bạn có thể 
làm quen với các động tác này khá nhanh, tuy nhiên, việc tập chúng một cách thuần thục lại không hề đơn giản một 
chút nào. 


1 . Động tác lăn tạ barbell 



Động tác lăn tạ barbell 


Bắt đầu với một chiếc tạ barbell đặt trên sàn. Tiếp theo, quỳ gối xuống và lấy hai tay nắm thanh tạ sao cho mặt bạn 
thẳng hàng với thanh tạ. Để thực hiện động tác, hãy lăn thanh tạ về phía trước xa nhất có thể rồi lăn ngược lại về tư 
thế ban đầu. Tốt nhất là bạn nên thực hiện 1 0 rep nhanh nhất có thể với mỗi lần tập, sau đó dần dần nâng khối lượng 
tạ lên và cố gắng hoàn thành vòng tập trong thời gian ngắn nhất. 





2. Động tác nâng chân treo người 



Động tác nâng chân treo người 


Tìm một thanh xà ngang có độ cao sao cho bạn có thể duỗi thẳng hai tay khi nắm mà chân không chạm đất. Hướng 
hai lòng bàn tay về phía trước, đồng thời hai tay mở rộng hon hai vai một chút, sử dụng hai chân để nắm lấy một quả 
tạ dumbbell theo chiều dọc. Thực hiện động tác bằng cách co chân lên sao cho phần đùi của bạn tối thiểu là phải 
song song với sàn tập. 

Bạn nên tập 3 set tổng cộng, với 8 rep mỗi set. 



Động tác nâng tạ chống đấy tĩnh 



Vào tư thế chống đấy cơ bản với hai tay tỳ lên hai quả tạ dumbbell, đồng thời duỗi thẳng tay vuông góc với sàn tập. 
Thực hiện động tác bằng cách nhấc tay trái vòng sang bên và hướng lên trên cho tới khi tay trái của bạn song song 
với tay phải đang chống dưới sàn. Thực hiện động tác dối xứng với hai tay, kéo dài trong 8 đến 12 rep một set. 



4. Động tác xoay người ngang với bánh tạ 


Động tác xoay người ngang với bánh tạ 


Tìm một chiếc ghế tập chắc chắn đế chuẩn bị cho động tác. Vào tư thế bắt đâu bằng cách nằm nghiêng hông sang 
một bên, với hai tay nắm lấy một bánh tạ barbell. Giữ tư thế nắm bánh tạ như vậy trong khoảng thời gian 60 giây rồi 
đối sang bên còn lại, thực hiện tương tự. Chú ý, lưng bạn cần thẳng trong suốt quá trình thực hiện động tác. 


5. Động tác gập cơ bụng với tạ 



Động tác gập cơ bụng với tạ 


Ngồi lên sàn tập với hai đầu gối gập vuông góc, đồng thời hai tay nắm lấy bánh tạ (hoặc một vật nặng tương đương) 
ở trước ngực. Thực hiện động tác bằng cách sử dụngcơ bụng để gập người lên. Ngay sau khi cơ thể bạn đã được 
gập lên, lập tức nâng tạ lên trên đầu bằng cách duỗi thẳng cả hai tay lên trên. 

Xem thêm: 


Điểm qua 10 sai /ầm cần tránh khi bạn đi tập thể hình 


• Cách xác định khối lượng tạ đúng khi tập thế hình 

• 21 bài tập gập bụng diệt gọn mỡ bụng hiệu quả cho cả nam và nữ 

• 7 Bài tập thú vị cho cặp đôi yêu thích G YM 

• Hướng dẫn công thức nước Detox giảm mỡ bụng và giải độc gan nhanh thần kỳ 


í 


TWcụ 4-lni w Ljfce N / ,f 5 lwe w 


¥ T w E E T 

f c H 1 A SẺ 

©PIN 1 T 

G + c 1 R L c E 


Tin liên quan 



Bài tập thể hình ở nhà dành cho ngư... 



Dàn trai 6 múi trong bản cover "Hậu... 



1 0 tác dụng của bài tập Plank 


Bài kế 

Bạn đang xem bài viết gần đây nhất 


> 


< 


Bài trước 

Buổi tập Cơ tay toàn diện với Damien Patrick tại phòng tập thế hình 



Gửi email bài đăng 

này BlogThislChia sẻ lên TvvitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 


®*1 Recommend this on Google 


Chưa có nhận xét nào 


Google+ 



Thêm nhận xét 


Bạn tìm gì hôm nay... 



XEM NHIỀU NHẤT 








Bài tập Skullcrusher - Nằm đưa thanh tạ EZ gần trán 



Thể hình và tình dục - Bạn có biết ? 



9 loại thực phẩm tốt cho cơ bắp có thể thay thế và rẻ hơn thịt 



Tập thể hình nam giới có bị ảnh hướng đến chiều cao không? 







5 nguyên nhân chính tập ngực mà không to lên được 



Kiến thức cần biết về Deadlitt 



5 phút tập thể hình luyện thân trên với khăn lông 



Bộ giáo án thể hình hoàn hảo 6 buổi 1 tuần dành cho nam giới (phần 1) 






Video Leverage Squats giải pháp mông đùi hiệu quả 


THƯ MỤC 


BÀI TẬP BỤNG BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI BÀI TẬP BÀI TẬP BÀI TẬP ĐÙI BÀI TẬP BÀI TẬP MÔNG ĐÙI BÀI TẬP BÀI TẬP PLANK 

CHÂN CO TRƯỚC LƯNG NGỰC 


BÀI TẬP SQUAT 


BÀI TÂP 
TAY 

BÀI TÂPTỐNG 
HỢP 

BÀI TÂP VAI DINH DƯỠNG THẾ 

HÌNH 

ĐỘNG TÁC PLANK 

ĐỘNG TÁC SOUAT 

ĐÔNG TÁC 
YỎGA 

LICHTÂPTHỂ 

HÌNH 

NGHỈ NGƠI 

NHAC TÂP THỂ 
HÌNH 

TÂP THỂ HÌNH TAI VIDEO THỂ 

NHÀ HÌNH 






• Trào lưu tóc rẽ ngôi giữa đang càng quét mùa hè 201 6 

Kiểu tóc rẽ ngôi giữa đang ngày càng trở nên thịnh hành hơn vì vẻ dịu dành nữ tính... 

• "Bật mí" công thức trị sạm da chỉ sau 5 ngày với dầu gấc 

Làn da của bạn đen sam? Bạn dùng mọi cách nhưng vẫn không trắng được? Bạn không có thời... 

• 4 màu tóc nhuộm đẹp đang được các sao Việt ưa chuộng nhất 

Hè đến bạn đang muốn thay màu tóc mới đón Hè? Bạn có biết các hot girl và người... 

• Thực đơn giảm cân Atkins 1 8kg trong 3 tháng của nàng 9x 

My Vân, cô gái sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng lại nặng đến 56kg khiến cô cảm thấy... 

• 7 Cách thu nhỏ lỗ chân lông từ nguyên liệu tự nhiên cực hiệu quả 

Lỗ chân lông lớn khiến bạn thiếu tự tin, lỗ chân lông lớn cũng là một dấu hiệu của... 


KHỎEĐẸP.VN 


KhoeDep.vn 


THỰC PHẨM DINH DƯỠNG 


ThucPhamDinhDuong.net 



THỂ 


HÌNH 


Googlé' Tim ki ỂmT uy Chinh 


F A N p A G E 


ThểHìnhNam.com 











Bài ngâu nhiên 


113 4 CÁCH TẬP THỂ HÌNH HIỆU QUẢ CHO NGƯỜI BẬN RỘN 
Ịg ggg 23.01 .201 6 - Comments Disabled 

Nếu bạn thường xuyên trì hoãn việc tập thể thao vì quá bận rộn và không có đủ thời gian, đây là bài viết và... 


TẬP THẾ HÌNH TẠI NHÀ VÀ 3 ĐIỀU THIẾT YẾU 

23.01 .201 6 - Comments Disabled 

Luyện tập thể hình tại nhà là một lợi ích tuyệt vời cho tất cả mọi người. Và đây là những điều mà bạn cần... 


Ị|Ị|ỊỊJỊ ALBUM NHẠC XUÂN 201 6 REMIX TẶNG ANH EM TẬP THỂ HÌNH 

ìụ ^ !£ 03.02.201 6 - Comments Disabled 

T rong những ngày Tết không thể thiếu những bài ca Xuân. Nhạc Xuân giúp cho không khí Tết càng thêm hứng... 


Bài mới 


ị Cơ BỤNG 6 MÚI NHANH CHÓNG VỚI 5 BÀI TẬP THỂ HÌNH VỚI Tạ cho nam 

ĩ 


Trong bài viết ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn một số bài tập... 



BUỔI TẬP Cơ TAY TOÀN DIỆN VỚI DAMIEN PATRICKTạI phòng tập thể hình 


Damien Patrick Damien Patrick là một vận động viên và huấn luyện... 


3 6 MẹO giúp BạN lên dây cót tinh thần khi tập thể hình 


Ngoài sức mạnh cơ bắp, sự thoải mái và trạng thái tâm lý hưng phấn... 


Bài yêu thích 



ONE ARM SIDE DEADLIFT - TẬP DEADLIFT MỘT BÊN 

25.02.201 6 - Comments Disabled 


Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình One Arm Side Deadliít. Học kỹ thuật đúng cho bài tập deadliít một... 


1 tạng người Tập thể hình 

28.01 .201 6 - Comments Disabled 

Bạn tập thể hình và phải chờ vài tháng mới có thể nhìn thấy một kết quả tạm chấp nhận được. Có nhiều yếu tố... 



PUSH PRESS - BÀI TẬP ĐẨY ÉP 

1 8.01 .201 6 - Comments Disabled 


Video hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Push Press. Học kỹ thuật đúng cho bài tập đấy ép này qua phim,... 


Copyright © 201 5 - Thể Hình Nam 







